LƯU Ý KHI MUA CÁP ĐIỆN, DẦY ĐIỆN 


Hiện nay, những tai nạn về chập cháy. nô đường dây điện bởi sử dụng sản phẩm. 
nguồn gốc, xuất xứ không rõ ràng, chất lượng kém đã gây ra biết bao mắt mát, tổn 
thất về người và tài sản. Vô hình chung đã gây ra khó khăn cho nhiều người khi lựa 
chọn loại dây, cáp điện sao cho phù hợp cho công trình của mình. Vì vậy, để có sự 
lựa chọn tốt nhất các bạn cần phải hiểu được một số thông tin cơ bản, liên quan 
đến các loại vật liệu này. Hãy cùng Thanh Thịnh đi tìm hiểu rõ hơn về các loại dây, 
cáp điện phố biến hiện nay trong bài viết dưới đây nhé. 


Những Lưu Ý Khi Chọn Mua Cáp Điện, Dây Điện Trong Xây Dựng 
1. Tìm hiểu về dây, cáp điện và phân loại 
Dây điện 


Là loại dây thường có hình trụ, bên trong có lõi dẫn điện, bên ngoài có thể có hoặc 
không có lớp vỏ cách điện. Dây điện có vai trò để truyền tải điện lực hoặc tín hiệu 
viễn thông. Hiện nay trên thị trường có các loại dây điện phố biến như: dây đơn 
cứng, dây đơn mềm, dây đôi, dây xoắn mềm, dây cáp và dây cáp bọc giáp. 


‹ _ Dây đơn : Loại dây đơn thường có cấu tạo là I lớp PVC/cao su lưu hóa cách 
điện bên ngoài và lõi chỉ có 1 thường làm bằng đồng hoặc nhôm. Có thê sử 
dụng loại dây này trong các hộ gia đình sẽ rất thích hợp. 

‹ Dây đơn mềm: Tương tự như dây đơn, dây đơn mềm có vỏ là PVC hoặc 
cao su lưu hóa cách nhiệt, nhưng khác ở chỗ ruột gồm nhiều sợi đồng hoặc 
nhôm nhỏ, mềm dẻo. 

‹ _ Dây đôi: Chỉ khác dây đơn ở chỗ dây đôi có 2 lõi, được tạo thành bởi những 
dây đồng nhỏ (d = 0.2mm), bọc song song với nhau. 

‹ _ Dây xoắn mềm: Loại dây này thường có phân lõi gồm 2 hoặc nhiều lớp dây 
cách điện với nhau. Lõi trong cùng gồm nhiều sợi dây đồng bện lại, bên 
ngoàải được bao bọc bởi lớp cao su non chịu nhiệt cao. Thường sử dụng cho 
các thiết bị máy móc cầm tay. 


Cáp điện 

Là loại dây truyền dẫn điện gồm có dây dẫn và cáp. Dây dẫn thường có nhiều lõi 
dân hoặc I lõi dân, tùy loại. Bên ngoài dây cáp điện có lớp vỏ cách điện và thêm 
các lớp vỏ bảo vệ nữa. Dây cáp điện thường có kích cỡ lớn hơn dây điện thông 
thường và có khả năng chịu được trong những môi trường khắc nghiệt hơn. 





Có rất nhiều cách phân loại dây cáp điện như: 


Phân loại theo mục đích sử dụng: cáp điều khiển, cáp tín hiệu, cáp điện lực 
chống cháy, dây điện dân dụng, dây điện ô tô.. 

Phân loại theo cầu trúc ruột: dây dẫn ruột li dây dẫn ruột mềm. 

Phân loại theo số lõi dẫn điện : gồm dây đơn, dây đôi, dây ba... 

Phân loại theo hình dạng: dây tròn, dây oval, dây dính cách. 


2. Lưu ý khi mua dây, cáp điện 


Đề mua được sản phẩm dây điện phù hợp và có giá thành tốt giữa vô vàn mẫu mã 
trên thị trường là điều không hè dễ dàng. Người mua cần tìm hiểu kỹ về các vẫn đề 
liên quan đến loại dây, cáp điện để có thể lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp 
nhất. Hãy tham khảo những lưu ý dưới đây để biết thêm nhé: 


Xác định nguồn điện trước khi chọn dây dẫn điện 


Trước khi quyết định chọn mua dây, cáp điện phục vụ cho công trình của mình các 
bạn cần xác định nguồn điện của công trình. Tùy thuộc vào diện tích, số lượng 
thiết bị sử dụng điện để ước lượng tông điện, công suất tiêu thụ. Qua đó bạn sẽ biết 


được nên lựa chọn loại dây điện nào đề phù hợp với công suất tiêu thụ điện, tránh 
tình trạng dây quá nhỏ, quá tải gây chập cháy điện. 





\ / 


Điện trở của dây 

Tiếp đến các bạn nên chú ý đến phần điện trở của dây, nên chọn loại dây dẫn có 
chât liệu là đông hoặc nhôm nguyên chât. Đê đảm bảo điện trở của dây khi hoạt 
động là thâp nhât có thê, tránh tình trạng chập cháy. 


Tiết diện của dây 


Tùy thuộc vào mục đích sử dụng của bạn để lựa chọn loại dây có tiết điện phù hợp. 
Phải lựa chọn loại dây với tiết điện có thể chịu được áp lực và các tác động bên 
trong lẫn bên ngoài. Hạn chế tình trạng tiết diện dây quá nhỏ gây nên việc giảm sụt 
áp trên đường dây. 


Vỏ cách điện 


Lựa chọn vỏ cách điện cũng khá quan trọng, nó đảm bảo được sự an toàn cho 
người sử dụng. Nên lựa chọn những loại có bê ngoài láng, bóng, chât lượng cao, 
lúc bẻ, gập không bị cong, nứt, xoăn lại. 


Chọn mua ở những đơn vị uy tín 


Nên chọn mua ở những địa chỉ uy tín, sản phẩm có giấy tờ, nguồn gốc rõ ràng, sản 
phẩm có in thêm các thông tin cần thiết ở trên phần thân. Không nên lựa chọn 
những loại sản phẩm dây cáp điện không có nhãn hiệu, tên nhà sản xuất cũng như 
địa chỉ nơi cung cấp sản phẩm. 


Bên cạnh đó, đừng bỏ qua bước kiểm tra sản phẩm để đảm bảo chất lượng tốt hơn. 
Đông thời, nêu không am hiêu rõ khi chọn lựa hãy tham khảo, nhờ sự giúp đỡ từ 
các nhân viên tại đó nhé. 


Đừng bỏ lỡ các thông tin ở bồ ích ở trên đây và chia sẻ để bạn bè, người thân cùng 
biết nhé. 


